Tục gia trướng 
Huyền Băng 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Tục gia trưởng 





Huyen Bäng 
Tuc gia truöng 


Trong xã hội Việt Nam thời xưa có tục gia trưởng, tức là 
người chủ trong nhà. Tục nây ảnh hưởng bởi quan niệm 
trọng nam khinh nữ mà ngày xưa người ta thường hay bảo 
nhau: 

“Nhất nam viết hữu, 

Thập nữ viết vô” 

Trong một gia đình, người chồng là người làm chủ gia đình, 
mọi quyết định về vận mạng của gia đình đều nằm trong tay 
người chồng. Người vợ chỉ là người phục tòng theo đạo tứ 
đức tam tòng. “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử 
tùng tử”. Và cũng theo tục gia trưởng này, khi người cha 
qua đời, người con trai cả lên nắm quyền quyết định trong 
gia đình. Tài sản thừa kế cũng nằm trong tay người anh cả 
này. Em út có được hưởng hay không là do người anh này có 
chia cho hay không! 

Tại sao hình thành cái tư tưởng trọng nam khinh nữ này? 


Có lẽ cuộc sống của người dân trước đây chuyên về nông 
nghiệp, công việc phát hoang khai khẩn, hay cày cấy là 
những việc nặng nhọc mà chỉ đàn ông mới có đủ sức khỏe 
để đảm đương. Công việc sản xuất nông nghiệp nầy quyết 
định kinh tế gia đình. Cũng chính vì lẽ này mà người ta 
mong mỏi có con trai để có người giúp đỡ gánh vác trong 
việc đồng án. Người đàn ông cũng là người có sức khỏe để 
đối chọi với xã hội chung quanh trong những tình huống khó 


khăn, bức bách. 

Trong xã hội sơ khai, vấn đề an ninh xã hội không được bảo 
đảm triệt để, do đó những đám người lực lưỡng có thể cậy 
vào sức thanh niên để hiếp đáp những người yếu đuối những 
gia đình không có thanh niên. 

Con trai trong gia đình coi như là một thần hộ mệnh để bảo 
vệ gia đình. Từ những ưu thế dựa trên sức mạnh trời sinh, 
con trai trở thành một báu vật trong gia đình, và nếu không 
có coi như là bất hạnh? Vả kèm theo ý tưởng này là một phụ 
hệ : “có con trai để nối dõi tông đường”? 

Thế mạnh của tục gia trưởng 

Do tư tưởng được hình thành từ bao đời trong dân gian, 
người ta chấp hành nó một cách không suy nghĩ. 

Bắt đầu là một gia đình, sau là một họ; người gia trưởng, sau 
là người tộc trưởng, nắm hết quyền hành tài sản trong tay. 
Họ có thể chấp thuận hoặc không việc cưới gả con cháu 
trong tộc họ, họ có quyền chia cho ai cái gì, ở đâu, và đương 
nhiên ngôi nhà chính gọi là Từ Đường thì họ giữ. Cũng nhờ 
vậy mà nhiều ngôi nhà Từ Đường được bảo quản từ bao đời 
cho đến nay vẫn còn có cái tồn tại. Đám giỗ, người anh cả 
đứng ra tổ chức ngày giỗ cha, mẹ, ông bà, em út, con cháu 
qui về tu họp, chào hỏi nhau, liên hệ với nhau và làm cho 
tình thân gia tộc không bị nhạt nhòa. Sự thường xuyên hâm 
nóng này giúp cho họ sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những 
lúc khó khăn. Cũng nhờ vào tinh thần gia trưởng näy, nhiều 
dòng họ đã dẫn dắt nhau đến sự giàu có thịnh vượng cả họ. 
Cũng chính vì cái lợi mà người con trai mang đến cho gia 
đình thời đó, người con gái bị xem thường, và nhất là khi 


người con gái lớn lên lại phải theo chồng va phải chấp hành 
cái đạo “xuất giá tòng phu”. Cha mẹ thời đó thường nói: 
“con gái là con của người ta”. 

Sự thật thì như thế nào? 

Quay lại công việc của một gia đình thời nông nghiệp, nếu 
người đàn ông có sức khoẻ để phát hoang, cày bừa. Thì 
người phụ nữ vẫn phải cấy trồng, tưới tiêu. 

Cứ sáng sớm, người đàn ông dẫn trâu ra đồng cày ruộng, khi 
nắng lên trâu mệt là đã nghỉ, và người đàn ông được quyền 
thả trâu ăn đồng hoặc dẫn về nhà nghỉ ngơi. Và người phụ 
nữ phụ trách việc cấy, trồng. 

Đến khi gặt hái, người phụ nữ vẫn phải phụ gặt hái , gánh 
thóc về, phơi, sàng sẩy. Hầu như công việc sàng sẩy, phơi để 
bỏ vô bồ coi như là việc nhà và phụ nữ là người làm chính. 
Ngoài sự cộng tác trong công việc, nếu là cô gái chưa 
chồng, người phụ nữ lại phải quét dọn từ bàn thờ đến nhà 
bếp, từ đầu sân đến cuối ngõ một công việc đòi hỏi phải có 
sức khỏe vô cùng dẻo dai thì mới làm được. 

Nếu gia đình có trồng trọt chung quanh nhà thì phải gánh 
nước tưới cây. Nếu trong nhà có nguồn nước uống thì đỡ 
khổ, không thì phải đi xa có khi hàng mấy cây số mới có một 
đôi nước trong lành về cho cả nhà làm thức uống. Đôi lúc 
đường quá xa họ phải gánh cặp đôi để tiết giảm thời gian. 
Họ phải sắp xếp thời giờ để mang lúa ngô ra phơi, vừa phơi 
lúa - ngô, vừa nấu cơm phục vụ gia đình. Khi giông gió trở 
trời, phải mang hết thóc lúa vào và rồi lại đem phơi... Buổi 
trưa hè, hoặc buổi tối, họ phải ngồi may vá bằng tay từng 
mũi kim dưới ngọn đèn dầu, từng ấy công việc không phải là 


don giän. 

Khi trong nhà có giỗ quảy nhóm phụ nữ phải chuẩn bị từ 
mấy ngày trước, gánh nước dự trữ, xay bột làm bánh, gói 
bánh. 

Đến ngày chánh giỗ, nấu nướng dọn mâm cỗ và nhóm đàn 
ông chỉ việc dọn bàn mời khách, và ngồi tiếp rượu... don 
ca xướng hát. 

Nếu tính về khối lượng công việc thì người phụ nữ ngày xưa 
phải giải quyết một khối lượng công việc thật lớn so với 
cánh đàn ông. 

Thế nhưng người phụ nữ không có một chút quyền hạn gì dù 
là nhỏ nhoi.. Đến khi lấy chồng, nếu gặp cha mẹ thương 
nghĩ đến công lao với gia đình cho chút đỉnh làm của hồi 
môn thì cũng là an ủi, bằng không về gia đình chồng thì lại 
tiếp tục cái đời lam lũ ở bên chồng cũng giống như những 
ngày ở nhà mình . 

Đấy là chưa kể đến việc gia đình bên chồng hà khắc, đối xử 
tệ bạc (làm dâu!), có làm nhưng không có ăn! 

Nếu người phụ nữ lấy con cả của gia đình bên chồng, thì còn 
có thể có những ngày tháng ung dung của tuổi già để hưởng 
của phụ ấm, còn nếu là con thứ hay con út, thì còn tuỳ 
thuộc vào sự thương yêu chia xẻ của ông anh cả. Nếu cơm 
lành canh ngọt, thì người đàn bà đó cũng coi như yên phận, 
nhưng chẳng may gặp người chồng trăng hoa bỏ vợ bỏ con, 
vo sau, vợ nữa, ở cũng không xong mà đi về nhà cha mẹ 
ruột thì cũng không có phần để mà ở. 

Số phận của người phụ nữ trong giai đoạn này thất là thảm 
thương. 


Việc chăm sóc cha me ruột, hay cha me chồng di nhiên là 
do người phụ nữ. Từ miếng ăn, giấc ngủ, hay những ngày 
bệnh tật cuối đời. 

Cánh đàn ông thường hời hot trong vấn để chăm sóc cha 
mẹ, rất ít người quan tâm cha mẹ mình ăn gì chưa, có khỏe 
không, và mình phải làm gì để cha mẹ mình cảm thấy dễ 
chịu hơn... 

Chỉ có phụ nữ, với bản tính đảm đang dịu dàng trời sinh mới 
có thể cận kề săn sóc, và người cha, người mẹ nếu có phước 
có được nàng dâu ngoan thì cũng an ủi tuổi già, bằng không 
thì chỉ mong chờ con gái, săn sóc, åm bồng, tắm rửa trong 
những cơn đau nặng. 

Kiều của Nguyễn Du là một tiêu biểu cho người phụ nữ Việt 
Nam, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh mình cho cha mẹ, cho 
gia đình. 

Chị tôi của Trần Tiến, và rất nhiều tác phẩm mà chúng ta 
được kể lại sự nhọc nhằn, sự gian lao của người phụ nữ, 
người mẹ tảo tần lo cho con dù chồng có ra sao, những 
người chị phải hy sinh hạnh phúc riêng mình để đùm bọc em 
út trong lúc gia đình sa cơ thất thế cho đến ngày dựng vợ gã 
chồng... 

Vậy thì tư tưởng trọng nam khinh nữ có đúng hay không? 

Đi xa một chút, ta nói đến hệ quả của tục này là “có con trai 
để nối dõi tông đường”. Người phụ nữ có chồng, khi không 
sanh được cho gia đình một đứa con trai để nối dõi tông 
đường, người đàn bà nầy coi như thất bại. Họ sẽ bị gia đình 
chồng ruồng bỏ, và thậm chí chồng cũng lạnh nhạt và nghĩ 
đến việc tìm người đàn bà khác để kiếm cho họ một đứa con 


trai! Ö Trung Quốc việc trọng nam khinh nữ nầy còn rõ hơn, 
với sự tiếp tay của khoa học tiến bộ ngày nay, họ có thể siêu 
âm biết được là trai hay gái, người đàn ông có thể quyết 
định hủy bỏ đứa con trong bụng vợ một cách không thương 
tiếc khi biết đó là con gái. Hành động này đúng hay là sai? 
Xét lại vai trò của người đàn ông và người phụ nữ trong cuộc 
sống hiện đại. 

Trong cuộc sống hiện đại, xã hội đã được thiết lập trật tự 
một cách tương đối. Mọi công việc từ nông thôn đến thành 
thị đều có sự trợ giúp của máy móc, đều được cơ khí hóa. 
Vai trò của người đàn ông trong công việc đồng án không 
còn là duy nhất nữa. 

Người phụ nữ có thể tham gia những công việc nặng nhọc 
dựa vào sự hỗ trợ của máy móc. Không sanh được con trai 
không có nghĩa là gia đình đó không thể phấn đấu để vượt 
lên số phận. 

Ở thành thị, vấn đề càng rõ ràng hơn, trai hay gái, nếu được 
ăn học, giáo dục tử tế, mọi gia đình đều có thể vươn lên 
bằng sự hỗ trợ, bằng sự cố gắng đóng góp của con cái mình. 
Vậy thì có quan trọng không khi không sanh được một đứa 
con trai. Và có chắc gì đứa cháu nội mà mình tưởng là nối 
dõi tông đường là cháu của mình không, hay chính đứa cháu 
ngoại do con gái mình sinh ra mới chính là máu huyết của 
mình? 

Đây là một vấn đề đặt ra để suy nghĩ thôi! Thực chất, con 
gái, con trai, con ruột, con nuôi, đều có thể là đứa con tốt và 
hiếu thảo nếu như mình có phúc! 

Có những gia đình do mang nặng thành kiến con trai là nối 


dõi tông đường, nên anh em trai đã chia nhau hưởng hết gia 
tài của cha mẹ để lại hoặc chỉ chia cho chị em gái một phần 
nhỏ nhoi như có thể để lương tâm an ổn? 

Họ không màng suy nghĩ khi còn sinh thời họ đã góp được 
chút công sức nào cho gia đình không, cha mẹ lúc ốm đau 
bệnh hoạn họ có tận tình chia xẻ với chị em trong việc chăm 
sóc không, họ không màng nghĩ mình đã làm được gì cho 
cha mẹ, mà chỉ nghĩ đến cái ưu quyền của “người không 
phải con gái”, Thậm chí có người cậy mình là anh cả, đã 
chiếm đoạt hết cho mình cho con cái mình, còn em út coi 
như không được gl... 

Những người bị thiệt thòi họ vẫn biết là họ bị thiệt thòi, họ 
vẫn biết là họ có thể kiện tụng tranh chấp để dành lẽ công 
bằng, vì pháp luật bây giờ là bình đẳng. Nhưng do nặng 
thành kiến gia đình, họ không muốn gia đình xào xáo bất 
hòa, và họ âm thầm chịu đựng cái nỗi bất công đối với họ. 
„và đấy cũng là cái cơ hội cho người tham lam có dịp phát 
huy cái tính tham của mình. 

Bằng cách nào để xoá tan cái thành kiến về gia trưởng này, 
làm sao để mọi người cùng hiểu sự việc một cách thấu đáo, 
làm sao để những người phụ nữ hiểu vai trò bình đẳng của 
họ trong xã hội, và họ phải tranh đấu để xã hội được công 
bằng, để hủy đi những suy nghĩ hẹp hòi, xấu xa trong xã hội 
vì cuộc sống tốt đẹp vì mọi người chớ không phải vì cá nhân 
họ. 

Muốn có một gia đình, một gia tộc luôn tốt đẹp, bắt đầu từ 
người cha người mẹ, phải có một suy nghĩ đúng mức về con 
cái. Nam hay nữ vì cũng là con. Thuở nhỏ được cha mẹ săn 


sóc như nhau, nếu cha me giàu con cái được hưởng thụ suốt 
khoảng thời gian niên thiếu. 

Nếu cha mẹ nghèo, con cái phải chia xẻ cái nghèo với cha 
mẹ, thậm chí phải buôn bán tảo tần giúp đỡ cha mẹ. Sự 
nghiệp của cha mẹ lúc đó không thuần túy là do cha mẹ gầy 
dựng nên mà có bàn tay của con cái. Sự nghiệp đó có bền 
vững hay không, có sanh sôi nảy nở hay không là do những 
đứa con có ngoan hiếu hay không hay chỉ là những cậu ấm 
phá gia chỉ tử. 

Khi cha mẹ không còn nữa thì tài sản đó chia đều cho các 
con là một điều hợp lý, vì không ai biết lúc nào mình sẽ qua 
đời để chọn đứa con hiếu thảo giao sản nghiệp cho nó, đứa 
nào bất hiếu, đứa nào hiếu thảo đến chung cuộc thì mới 
biết... 

Sự chia đều tài sản là việc làm trung dung tránh mọi sự xâu 
xé trong anh em về sau, và nó là mấu chốt của hòa khí nếu 
cha mẹ biết hướng con cái đến sự suy nghĩ công bằng này. 
Sự hổ trợ của những người chung quanh, những bậc trưởng 
thượng, những người có tiếng nói “nặng ký” trong gia tộc, 
trong anh em. 

Phải góp ý đúng mức để duy trì công bằng trong gia đình, và 
công bằng thì mới có tình thương và hòa khí. Chánh quyền, 
xã hội cũng là một trợ thủ đắc lực giúp cho những người phụ 
nữ bị húng hiếp, bị áp bức, vượt lên số phận và sống như 
mọi người... 

Huyền Băng 


Nguön: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy : Huyền Băng 
Nguồn: Huyền Băng 

Vnthuquan - thư viện Online 
Được bạn: NHDT đưa lên 

vào ngày: 12 tháng 3 năm 2006 


